PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


NHÂN QUÁ LIÊN QUAN 
(PA TICCA SAMUPPADA) 


Biên soạn 
Tỳ khưu Bửu Chơn 


DI. 1955 - PI.2499 





MỤC LỤC 
TỚI SOäH-CHA:;2:2191281B0 5001 A021L16ã.060100381y06c0itia be Llfetiiesirxufbs 3 
Nhân Quả Liên Quan............................-- 5c 2212122313111 1111 111 1g vn vgrey 4 
1. Chi thứ nhất là vô minh (2wijjZ)...................------ 2-52 2552 s+csezx+zserxz 13 
2. Chi thứ nhì là hành (sư&ãïr4)..............--- 5: 2-52 2 £+E++eE+Eszer+rsrs 15 
3. Chi thứ ba là thức (viñiñãïn).................- 55-52 cEeEEEEEEEErkerkerees 15 
4. Chi thứ tư là danh sắc (na rjp8)...................---5-55c 55552 c+csccscsee 16 
5. Chi thứ năm là lục căn (sz/ãyzíana) (T.Tg 35e tr.449).................. l6 
6. Chi thứ sáu là xúc (phassa) (T‹tg. 35e tr.384).....................------s-5¿ 17 
7. Chi thứ bảy là thọ (vedari)..............- 55255552522 SEczx£Eszkerrersered 18 
8. Chi thứ tám là ái (/đ/iÏÄ)). .................. --¿- 25c S+sEE‡E EEEEEEEEkeEksErrkerkerres 19 
9. Chi thứ chín là thủ („ãđãn). ....................--. 25-55255552 £c+>seccszsecea 20 
10. Chi thứ mười là hữu (bÏi44)................. - 2-5 252 E+EstexerEerxexeree 23 
11. Chi thứ mười một là sanh (7Zi)...................... ..-- --- ---+--+++xc+sxs+sxxesrses 24 
12. Chi thứ mười hai là già chết (/arãmaraniar)......................---------- 24 


Mahäkassapa BoJJjhanga Sutta Pãtho .......................... 5  sàSn si rirree 30 





Lời Soạn Giả 
Quyền kinh này, bần tăng trích lục theo Tam tạng PalI, 
quyên Luận Tê độ (Abhidhammaifha Sangha); quyên 
Buddhism for every body của Bhikkhu J.Kashyap và quyên 
Thanh tịnh đạo (Visuddhi magsa). 


Đã nhiều năm nghiên cứu và thực hành thấy pháp Liên quan 
nhân quả thường gọi là Thập nhị nhân duyên (concerning oƒ 
cause and eƒject) rất sâu xa mâu nhiệm, khó nghe, khó hiểu, 
khó lĩnh hội được đối với người học Phật còn sơ cơ. 


Đức Phật có nói: “Này Ananda, ví như khung cửi bị chuột 
căn hư nát lộn xộn cả đầu đuôi, người có đầy sự kiên nhẫn 
tỉnh tân, chịu khó nhọc để nối lại khung cửi thật là không để 
thế nào thì pháp Nhân quả liên quan hiểu được và tìm cho ra 
mối để giác ngộ cũng khó khăn như thế ấy”. 


Mặc dầu tài hèn học kém, tuy nhiên, soạn g1ả cũng ráng tìm 
phương pháp giải cho thật rộng và dùng những ví dụ cho dễ 
nghe dễ hiểu, khiến cho độc giả xem qua có thể lĩnh hội dễ 
dàng mau chóng. 


Bắn tăng ước mong răng quyền kinh này sẽ giúp thêm vài 
phần nảo trong muôn một, vÊ sự sưu tầm chân lý, cho hành 
giả có chí muốn thực hành cho mau đắc đạo quả Niết-bàn. 


Với tâm lòng bác ái. 
Tỳ khưu Bửu Chơn 





Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — 
Tôi xin thanh kính lê đức Bhagavä, Ngài là bậc A-la-hán Vô 
thượng, đã chứng quả Chánh Biên Trị, Tam Diệu Tam Bồ 
Đẻ. 


Nhân Quả Liên Quan 
(Paficca samuppadaq) thường gọi là thập nhị nhân duyên 
“Nhân quả liên quan” là một triết lý thật tế và căn bản 
của Phật giáo. Như Đức Phật có nói: Người nào hiệu được 
lý “Nhân quả liên quan” thì người ấy cũng gọi là hiểu được 
Giáo pháp, hay là người nào hiểu Giáo pháp cũng gọi là hiểu 
được lý “Nhân quả liên quan”. 


Hơn nữa, chư Phật quá khứ, khi thành đạo cũng đều thấu đạo 
lý Nhân quả liên quan (Tam tạng quyền I6e trg.66.117-; 3le 
trø.10.31.64) rồi mới đắc Chánh đắng Chánh giác. 

Pháp “Nhân quả liên quan” có nghĩa là thế nào? 
Liên quan do nơi tiếng Päli là pa/icca: nương nhau mà liên 
hệ với nhau. Nhân quả do nơi tiếng sazwppäda: nghĩa là có 
sự liên can với nhau, rồi do cái này mà phát sanh lên cái kia; 
cũng cái thức là quả của sự hành vi (thiện hoặc ác) mà chính 
thức ấy cũng là nhân để sanh ra danh và sắc, cho nên chính 
mình là nhân mà cũng là quả của cái khác nên gọi là Nhân 
quả liên quan. Ví như một sợi dây xích có mười hai khoen 
dính liền nhau, khoen này là quả của cái kia và cũng là nhân 
đề nói liền với cái khác. 

Pháp Nhân quả liên quan có 12 chi là: vô minh sanh ra 
hành (avử/a paccaya sankhara), hành sanh ra thức 


5 





(sankhara paccayaä viññanam), thức sanh ra danh sắc 
(viññãna paccayä nãmaripam), danh sắc sanh ra lục căn 
(nămaripa paccaya salãyafanam), lục căn sanh ra xúc 
(salayatana paccaya phasso), xúc sanh ra thọ (phassa 
paccaya vedang), thọ sanh ra ái (vedana paccaya tanha), ấ1 
sanh ra thủ (#anhã paccaya upadanam), thủ sanh ra hữu 
(upadana paccaya bhavo), hữu sanh ra sanh (bhava paccaya 
Jjãii), sanh mới sanh ra già chết (jãfi paccayä jarãmaranan). 

Sokaparideva dukkha domanassupayasa sambhavanfi — 
luôn cả sự buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau 
đớn (tuyệt vọng) cũng phát sanh lên (kê từ sự già chết, buồn 
rầu, v.v... hết thảy những điều khổ ấy thành ra một chi thứ 
mười haI). 


Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo 
hori — sự phát sanh lên những điêu khô não như thê ây. 


Pháp Nhân quả liên quan ví như bánh xe có mười hai cây 
căm nối liền nhau không thể phân biệt chỗ nào đầu đuôi chi 
cả, nhưng mà khởi từ vô minh để giảng giải là lấy một phần 
lớn và quan trọng vậy thôi. Lại cũng ví như người mù đi 
đường trơn, trợt té xuống, quơ níu chạm nhằm hai cây gai, 
bị gai đâm lủng sáu chỗ, kiểm thuốc để đắp không lành khi 
chịu khi không lại muôn kiếm thêm đắp mãi, thứ nào hơi 
chịu thì chắp lấy thứ ấy, ráng dậy để đi kiếm thêm, khi đi lại 
trượt nữa, té vào đồng lửa to khổ sở vô cùng. Sự ngụ ý: người 
mù như vô minh, đi đường trơn ví như hành, trợt té xuông 
như thức, níu nhằm hai cây gai như danh sắc, lỡ sáu chỗ như 
lục căn, đắp thuốc như xúc, khi chịu khi không như thọ, khi 
vui khi khô muốn kiễm đắp mãi như ái dục, chắp vào thứ nào 
chịu như thủ, ráng dậy để kiếm nữa như hữu (là có cảnh giới 


6 





khác để thoát sanh), khi đi lại trợt té nữa như sanh, té vào 
đống lửa to như già chết, buồn rầu, v.v... 

Pháp Nhân quả liên quan nói rằng không có đầu đuôi tại sao 
lại nói vô minh sanh ra hành, như vậy không phải vô minh 
là đầu tiên sao? Phải, nói vô minh sanh ra hành vì vô minh 
là phần quan trọng hơn hết, Đức Phật bắt đầu thuyết về vô 
minh là do hạng chúng sanh có những kiến thức (di/thi 
carita) để đặng phá tan tà kiến ấ Ấy. Cũng như người bị răn 
quân mười hai khoanh, khi muốn cho thấy khoanh kia tháo 
ra thì chỉ cắt cái đầu con răn thì tất nhiên những khoanh kia 
cũng tự nhiên tháo ra hết. Như thế nảo, thì vô minh cũng là 
phần quan trọng hơn hết trong mười hai chi. Nếu diệt được 
vô minh thì các chỉ kia cũng đồng diệt tận. 

Lại nữa, vô minh mà có cũng do nơi sự buôn rầu khóc than 
v.v... mà phát sanh. Vì con người khi buồn rầu tâm lầm lạc 
không phân biệt phải quấy chi cả. Rồi vô minh lại có dịp phát 
sanh ra nữa, và do sự mù quáng ấy mà hành động thiện ác 
v.v... Cứ thế mà bánh xe luân hồi xoay tròn mãi mãi vô cùng 
vô tận làm cho chúng sanh không bao giờ thoát khỏi được 
những điều thống khổ, cnE do nơi sự buôn rầu ấy v.v.. 


Vì vậy, không khế cho rằng vô minh là khoảng đầu, Tan, 
giữa hay chót được. 

Pháp Nhân quả liên quan là một triết lý thật tế tự nhiên 
nhân quả cứ xoay tít chúng sanh đi mãi mãi, chớ không phải 
như các tôn giáo khác cho là có Trời (đeva/a)! hay là Phạm 
Thiên (brahma)? mà có năng lực tạo ra vạn vật và loài người, 
mà chính các vị trời ấy cũng bị mắc vào bánh xe nhân quả 


!. Chư thiên ở cảnh Dục giới. 
?, Chư thiên ở cảnh Sắc giới. 


Z 





liên quan xoay tròn không dứt khi sanh làm trời, lúc làm 
người, khi cầm thú v.v... xoay đi chuyển lại trong vòng tam 
giới (là Dục giới, Sắc giới, và Vô Sắc giới) không sao khỏi 
được, trừ khi nào do nhờ thánh đạo thánh quả thì mới bẻ gãy 
bánh xe nhân quả ấy được. 


Bánh xe Nhân quả liên quan (bhava cakka) 
Pháp Nhân quả liên quan chia ra làm 3 thời kỳ (ađadha), 12 
chỉ (zøa), 20 thể (zkãra), 3 chỗ nói liền (sandHi), 4 chỗ tóm 
tắt (sankhepa). 3 sự Xoay chuyền (vaf£a), 2 sốc (mula). 


Giải: chỗ nói ba thời kỳ là: thời kỳ quá khứ, vị lai, hiện tại; 
vô minh và hành - hai chi này thuộc về thời kỳ quá khứ; 
thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu — tám chỉ này 
thuộc về thời kỳ hiện tại; sanh và già chết — hai chi này thuộc 
về thời vị lai. Chỗ nói mười hai chỉ là từ vô minh tới già chết. 


` 
` b -Hb ——ÒbQự„ b 
` chết | Vô, —⁄, 
vĂS 5 mịn, / % 
- ~ — 
`» 


XI ` 


> / z\ e 

Š / NGG x \ Z \ 

+ N “ \Ấ \ 
` “ | 





Hang Ipd) tử tử1 1uaA 





Chỗ nói hai mươi thể là: vô minh, hành, ái, thủ, hữu —- năm 
thể này thuộc về nguyên nhân quá khứ để sanh ra năm quả 
trong hiện tại là: thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, thành ra 
mười thể. Kế từ ái, thủ, hữu, vô minh, hành — năm thể trong 
kiếp hiện tại này thuộc về nguyên nhân đề sanh ra năm quả 
trong kiếp vị lai là: thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, thành 
ra mười thê nữa; trước mười, sau mười thành hai thể. Còn ba 
pháp là sanh, già, chết cũng không ngoài ra của năm quả hiện 
tại, khi năm quả này phát sanh lên gọi là sanh, khi cũ xâu hư 
mòn tiều tụy gọi là già, khi năm quả này tan rã thì gọi là chết. 


Chỗ nói ba chỗ nối liền là: lúc hành của thời kỳ quá khứ nối 
liền nhau với thức hiện tại gọi là nhân quả nối liền, lúc thọ 
của quả hiện tại nối liền nhau với ái là nhân hiện tại gọi là 
quả nhân nối liền. Lúc hữu của nhân hiện tại nối liền với 
sanh là quả của vị lai gọi là nhân quả nối liền. Chỗ nói bốn 
chỗ tóm tắt là: vô minh, hành gọi là một chỗ tóm tắt; thức, 
danh sắc, lục căn, xúc, thọ gọi là một chỗ tóm tắt; ái, thủ, 
hữu gọi là một chỗ tóm tắt; sanh, già chết gọi là một chỗ tắt. 


Chỗ nói ba sự luân chuyền là: sự luân chuyền của phiền não 
(kilesa vaffa), sự luân chuyền của nghiệp (kamna vaff4), Sự 
luân chuyển của quả (ipaka vaifa). Vô mình, ái, dục, thủ, 
gọi là sự luân chuyển của phiền não; hữu nghiệp (kamma 
bhava) và hành gọi là sự luân chuyên của nghiệp; hữu sanh? 
(uppafi bhava) thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, sanh, già 
chết: 8 chi này gọi là sự luân chuyển của quả. 


3 Hữu nghiệp, hữu sanh: hai chi này ở trong chi hữu mà ra, một cái thì đương 
tạo cảnh giới, một cái sanh vào cảnh giới. 


9 





Chỗ nói hai gốc là: vô minh và ái dục, khi hai gốc này chưa 
diệt được thì ba sự luân chuyên cứ cấu tạo thêm rồi xoay tròn 
đi mãi mãi. Nếu sự luân chuyên của phiền não mà bị thánh 
đạo cắt đứt (là diệt tận) thì sự luân chuyên của nghiệp và của 
quả cũng dứt hắn. Chừng ấ ấy bánh xe nhân quả cũng ngừng 
xoay vì đã bị diệt tận các gốc rễ. 


Khi chúng sanh bị vô minh che đậy, thêm ái dục cột trói vào 
điều khổ não thì già chết càng hãm hại luôn luôn, rồi sự buồn 
rầu, khóc than, phiền muộn v.v... cũng phát sanh lên theo và 
luôn cả bốn pháp trầm luân (ãsav2) là trầm luân trong ngũ 
trần, tà kiến, tam giới và vô minh; kế đó hành, thức, danh sắc 
v.v... cũng do đó mà phát sanh lên nữa. Lúc ấy ba sự luân 
chuyền cứ tiếp tục mà xoay đi mãi mãi, không thê phân biệt 
được chỗ nguyên nhân đầu tiên. 

Tại sao lại có hai gốc? 

Giải rằng: “Đức Phật khi thuyết “vô minh' là gốc của bánh 
xe nhân quả là Ngài do hạng chúng sanh có nhiều kiến thức 
(diffhicarifa), còn thuyết ái dục là sốc do hạng chúng sanh 
có nhiều lòng ái dục (/anhãcãria). Hơn nữa, khi thuyết vô 
minh là gốc để chỉ rõ cho thấy quả và nhân không lìa nhau 
được, đề phá tan sự hiểu lầm của chúng sanh có nhiều đoạn 
kiến (wucchedodifh¡)?. Còn thuyết ái dục là gốc để chỉ rõ rằng 
chúng sanh bị những sự khổ não nhứt là già chết ấy là do nơi 
ái dục, để phá tan sự chấp của chúng sanh nào có nhiều 
thường kiến (sassafaditthi). Hoặc thuyết bằng cách khác 
nữa là Ngài thuyết vô minh là gốc, ấy để ám chỉ về chúng 


* Đoạn kiến là cho rằng chúng sanh khi chết rồi thì mất không đầu thai lại. 
5 Thường kiến là cho rằng chúng sanh hiện tại sanh làm người hay thú, khi chết 
rôi cũng trở lại đâu thai y như trước vậy. 


10 





sanh nào sanh vào thai bào, là từ nguyên tổ thật nhỏ rồi lần 
lần theo thứ lớp mà nảy sanh lên cho đến khi tròn đủ cả lục 
căn (thuộc về thai sanh). Còn thuyết ái dục là sốc ẫây để ám 
chỉ chúng sanh nào thuộc về hóa sanh là khi vừa sanh lên thì 
có đủ cả lục căn liền trong một lúc (như Chư Thiên). 


Pháp Nhân quả liên quan theo Phật ngôn (nwz/ika) chia 
làm Š phần: phần nguồn gốc của tứ đề (là khổ, tập, diệt, đạo) 
(sacca pabhava); phần về phận sự (k¡icca); phân ngăn cản 
(varana): phần ví dụ („0ama):; phần sâu xa (gambh1ra). 


Phần nguồn gốc là cũng do nơi có pháp Nhân quả liên quan 
mới có sanh ra Tứ diệu đê (là khô, tập, diệt, đạo). 


Phần về phận sự: trong 12 chi của pháp Nhân quả liên quan 
đều có 2 phận sự: như vô minh chính mình làm cho tối tăm 
mờ ám không cho thấy rõ lý tứ diệu để lại còn là nguyên 
nhân (có phận sự) đề sanh ra hành nữa v.v.. cho tới già chết 
chính mình có phận sự làm cho cũ kỹ hư hao và tan rã ngũ 
uân lại còn là nguyên nhân để đưa đi sanh vào cảnh giới 
khác, vì do nơi sự khô não nhứt là buồn rầu làm cho tối tăm 
mờ ám (là vô minh) rồi vô minh v.v... hại làm phận sự mình 
mãi mãi. 

Phần ngăn cản là: Đức Phật thuyết pháp Nhân quả liên quan 
để ngăn cản sự hiểu lầm của chúng sanh cho rằng cõi thế 
gian và chúng sanh mà có là do nhờ một bực toàn năng nào 
đó tạo ra. Như Ngài giải rằng: hành sanh ra thức là cốt yếu 
để ngăn cản sự ngộ chấp của chúng sanh rằng: “Khi chúng 
sanh bỏ cảnh giới này (chết) lại đi qua cảnh giới khác", hoặc 
là chỗ nói thức sanh ra danh sắc° là cốt để ngăn cản sự hiểu 
lầm của chúng sanh cho rằng “Thân ngũ uẫn này gom lại có 


5. Danh là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là do nơi đất, nước, lửa, gió, họp lại v.v... 


11 





một cục, một khối, như ta thường kêu ông này, bà nọ, tra1, 
gái v.v...” Thật ra, thân ngũ uẫn này cho tới loài thú và Chư 
Thiên cũng là nơi phối hợp của danh sắc. Còn Ngài thuyết: 
Danh sắc sanh ra lục căn là cốt yêu để ngăn cản sự hiểu lầm 
của chúng sanh rằng: “Ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta 
đụng chạm, ta hiểu biết, ta thọ vui, thọ khổ, ta muốn, ta là, 
đau, chết”. Thật ra, chỉ có trạng thái không không của các 
pháp như là danh sắc, lục căn v.v... mà thôi. 


Phần ví dụ là như vô minh không thấy rõ bổn tánh thật của 
các pháp theo lý tứ đề và vô thường, khổ não, vô ngã; ví như 
người mù cả hai mắt không thấy rõ đường trơn nên đi trợt 
chơn. Hành sanh ra thức như trợt té xuống. Thức sanh ra 
danh sắc như té nhằm đồng gai phải sưng bằm. Danh sắc 
sanh ra lục căn là nơi (giếng) để phát sanh các sự thống khổ, 

như chỗ sưng bằm ấy lại càng sưng thêm lên làm miệng sáu 
chỗ. Lục căn sanh ra xúc như người mù vô ý đụng nhằm chỗ 
lỗ ấy. Xúc sanh ra thọ (vui, khổ, xả) như đụng nhằm chỗ 
xưng ấy rồi thì phải chịu đau đớn khổ sở. Thọ sanh ra ái như 
đang đau khổ lại muốn tìm thuốc để trị bịnh đau khổ. Ái sanh 
ra thủ là chấp sai rằng: “Tam giới là nơi yên vui cũng như 
tìm thuốc để trị bịnh nhưng không nhằm thuốc. Thủ sanh ra 
hữu như xức thuốc không nhằm bịnh lại càng tăng lên thêm. 
Hữu sanh ra sanh là nơi gom lại những sự khổ não như bịnh 
ghẻ ấy tăng lên thêm đây mủ máu. Sanh lại sanh ra già chết 
làm cho bả thân ngũ uân này tan rã ra như tro bụi cũng như 
bịnh tăng lên đầy mủ máu rồi bề ra. 


Phân sâu xa ấy có bốn chỉ là: 


— Affhagambiira: sâu xa về lý (là quả) nghĩa là sự hiệu 
thâu cái quả là một điêu sâu xa rât khó. Như hiệu răng: 
“Sự già chêt là cái quả của sự sanh, ngoài sự sanh ra, 


12 





không có pháp nảo có năng lực để cho quả là sự già chết”. 
Hoặc là hiểu rõ lý: “Hành là quả của vô minh, ngoài vô 
minh ra không có pháp nảo năng lực để sanh ra hành 
được”. Hiểu biết rõ rệt như thế thật là rất khó nên gọi là 
sâu xa về lý (quả). Đây là ám chỉ sự hiểu ngược của Nhân 
quả liên quan. 


— Dhammagambhira: sâu xa về pháp (là nhân). Hiểu rằng: 
“Chính là vô minh chớ không có một pháp nào khác có 
đủ năng lực để sanh ra hành được v.v... cho đến chính sự 
sanh là nguyên nhân duy nhứt để sanh ra sự già chết”. 
Hiểu biết rõ rệt như thế gọi là một điều sâu xa khó hiểu 
được về pháp (là nhân). Đây là ám chỉ sự hiểu xuôi của 
pháp Nhân quả liên quan. 


— Dessanägambhira: sâu xa về sự thuyết ra là: Đức Phật 
khi thuyết ra tùy theo trình độ, bâm tánh, thói quen và căn 
cơ của chúng sanh, khi nghe rồi có thể giác ngộ được dễ 
dàng. Như có chỗ Ngài thuyết xuôi là bắt từ vô minh sanh 
ra hành v.v..., có chỗ Ngài thuyết ngược lại là bắt từ già 
chết là quả của sự sanh v.v... cho tới vô minh, có chỗ 
thuyết xuôi rồi thuyết ngược lại, có chỗ thuyết ngược lại 
rồi xuôi theo, có chỗ thuyết tóm tắt lại làm 4 đoạn, 2 đoạn, 
2 đoạn hoặc 1 đoạn (coi chỗ giải tóm tắt phía trước). 


— Pafivedhagambhra: sâu xa VỀ sự giác ngộ (thành đạo). 
Đắc được pháp Nhân quả liên quan thật là khó khăn và 
sâu xa vô cùng. Ngoài Phật huệ của một bậc toàn giác ra, 
không có một nhân vật nào có thể tự tìm ra mà giác ngộ 
được”, vì vô minh có tư cách nghịch hẳn với tuệ giác lại 


7. Như hiện nay con đường của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch sẵn mà có 
mấy ai thực hành đúng theo con đường mà Ngài chỉ dẫn, cho đến chính người 


13 





còn che đậy không cho thấy rõ sự thật của các pháp hữu 
vi là vô thường, khổ não và vô ngã hoặc là thấu rõ lý tứ 
diệu đề được, nên gọi là sâu xa về sự giác ngộ. 


Theo trong Mahã nidãsutra (T.Tg.l6e tr.117) thuật lại 
rằng: “Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại xứ Kuru khi ấy Đại 
đức Änanda vào hầu Phật. Khi đảnh lễ xong ngồi nơi chỗ 
phải lẽ, khi ngồi xong bèn bạch với đức Thế Tôn rằng: “Pháp 
Nhân quả liên quan thật là sâu xa phi thường và lạ lùng lắm, 
nhưng mà đối với tôi hình như cạn dễ lắm vậy. Đức Thế Tôn 
bèn trả lời rằng. “Này Änanda, ngươi đừng nói như vậy vì 
pháp Nhân quả liên quan thật là sâu xa và chắc chắn là sâu 
xa vì rất khó mà hiểu biết và giác ngộ được. Cũng như khung 
cửi bị chuột cắn nát, hoặc như ô chim lộn xôn cả đầu đuôi, 
khó mà tìm ra mối manh để nói liền đầu đuôi lại được, cho 
nên vì vậy chúng sanh khó mà giải thoát được vòng sanh tử 
luân hồi”. 


Từ đây xin giải rộng ra mỗi chi cho dễ hiểu. 

1. Chỉ thứ nhất là vô minh (zwj//2). 

Theo chú giải, chữ vô minh có hai nghĩa: không thấy 
(adassanain), không biết (añnanam). Đây là ám chỉ từ đầu 
tiên nơi đất, nước, gió, lửa, và hư không; các nguyên chất 
này có tánh cách không thấy, không biết chi cả, do nhờ sự 
luân chuyển của các chất ấy thay đổi mãi mãi mới có mùa 
tiết: khi lạnh, khi nóng, khi năng, khi mưa. Sự luân chuyển 
ấy lâu ngày phát sanh lên một chất gọi là tế thức, chất này 
rất vi tế nhỏ hơn vi trần lẫn lộn hằng hà sa số trong hư không. 


tu Phật hàng triệu triệu còn phải lầm lạc theo tà thuyết thay đừng nói chỉ đến 
sự giác ngộ theo Ngài đã hướng dẫn. 


14 





Các tế thức ấy do nhờ sự luân chuyển mà lần lần tấn triển 
(già) lên thêm cho đến khi đúng thời kỳ cấu tạo ra hình thức, 
thì rút vào các chỗ như trong nước để sanh ra vi rùng (con 
quăn), như trong đất để sanh côn trùng, trong rễ cây bằng 
lăng để sanh ra con lươn, trong lá cây để sanh ra sâu, cào 
cào, châu chấu, trong trái cây để sanh ra bò hong nhỏ nhỏ 
(như trong trái sung v.v...) trong các đọt cây để sanh ra thứ 
chim nhỏ nhỏ. 


Thể là từ vô minh sanh ra sự luân chuyên là hành. Hành mới 
sanh ra thức để rút vào các thứ trên đây khi có thức mới sanh 
ra thứ hình thức nhỏ nhỏ (danh sắc) rồi tiếp tục sanh ra các 
chi kia mãi mãi. 

Nhưng trong pháp Nhân quả liên quan đây, Đức Phật không 
có ý giải như thế. Ngài chỉ cô ý giải cho biết răng. “Khi đã 
có thức rõ rệt như chúng ta, trời, thú v.v... mà không hiểu, 
không thấy rõ lý tứ diệu đế mới gọi là vô minh. Như chúng 
ta đang bị các sự thống khổ đè nén tàn sát là: sanh khổ, già 
khổ, đau khổ, chết khổ, buồn rầu, khóc than khổ v.v... nhưng 
hình như thản nhiên không hay không biết, thậm chí khi có 
khổ đưa tới lại cố ráng đậy đi đừng cho thấy khổ, bằng các 
sự vui khác. 

Không biết rõ tập để là 108 cái ái dục, nơi phát sanh các sự 
thống khổ. 

Không biết rõ diệt để là Niết-bàn là nơi để diệt tận các sự 
thống khổ. 

Không biết rõ đạo đề là con đường bát chánh là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định mà thực hành theo đẻ đến 


15 





nơi diệt tắt cái khổ. Khi đã có cái thức như chúng ta đây mà 
không hiểu thấu lý tứ diệu đề mới gọi là vô minh. 


2. Chỉ thứ nhì là hành (saznkhãra). 


Hành đây là sự hành vi tạo tác có ba điều: hành thiện 
(puñnabhi sankhara), hành ác (apunfñabhi sankhara), hành 
cho điềm tỉnh (không lay động) (ãneñjãbhi sankhära). Hành 
thiện do theo ba cửa mà phát sanh lên như thân không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm; khâu không nói láo, 
không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích; ý 
không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Còn hành ác 
cũng do theo ba cửa thân, khâu, ý mà phát sanh lên nhưng 
hành vi trải ngược với điều thiện. Hoặc là hành vi trong các 
cõi thiền hữu sắc cũng gọi là hành thiện. Hành điềm tĩnh là 
sự hành vi của hành giả theo trong bốn cõi thiền vô sắc (khi 
nhập định vào các cõi thiền ẫy thì thân tâm trơ trơ dầu cho 
súng bắn trời gầm cũng không lay động và hay biết chỉ cả), 
tinh thần chỉ còn hết sức nhỏ nhạnh vi tế vô cùng như phi phi 
tưởng tưởng. Vì có ba sự hành vi như trên đây nên mới sanh 
ra thức đầu thai (hoặc là kế 52 cái tánh (cefasika) trừ ra tánh 
thọ và tưởng còn 50 tánh đều gọi là pháp hành cả). 


3. Chi thứ ba là thức (v/ñana). 

Thức là sự biết rõ các cảnh giới, thức ấy có sáu là: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức; hoặc là 
thức có 89 hay 121 tùy theo cảnh giới của tâm (ca). Nhãn 
thức là sự hiêu biệt do nơi cặp mắt; như khi mắt thây: sắc 


$. Mấy tâm này xin xem trên quyên Vi diệu pháp. 


16 





trần, tai nghe: thinh trần, mũi ngửi: hương trần, lưỡi nễm: vị 
trần, thân đụng chạm: xúc trần; ý tiếp xúc với pháp trần (là 
các sự hiểu biết không cần tới nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân, nhưng 
ý có thê biết được). Như ở nơi thanh vắng một mình ngồi 
nhắm mắt nhưng ý có thể ôn tồn nhớ lại những việc đã thấy 
nghe v.v... một cách rõ rệt; hoặc như người tham thiền ngôi 
thấy các ấn chứng của cảnh giới (ãrammana) đều gọi là pháp 
cả. Khi có thức thì tất nhiên sẽ phát sanh lên danh sắc. 


4. Chỉ thứ tư là danh sắc (nøữma rñpä). 


Danh là tên của một danh từ trừu tượng như thọ, tưởng, 

hành, thức uẫn chăng có hình cảnh chỉ, chỉ có trạng thái chịu 
theo cảnh giới bên ngoài. 
Sắc là tất cả hình tướng vô tri hoặc hữu tri, có trạng thái tự 
mình tiêu hoại do nơi sự lạnh nóng của thời tiết hoặc là đo 
trường hợp bên ngoài làm cho tiêu hoại, như bị người thiêu 
hủy tàn sát. Nhưng đây chủ yếu về sắc uân là nơi phối hợp 
của tứ đại: đất, nước, lửa, gió ví như bọt nước tan rã không 
chừng hoặc ví như 4 con rắn độc và 24 hữu sắc (pãdãya 
rũpa) nhờ nương với thân tứ đại mà phát sanh lên (coi VI 
diệu pháp). 


5. Chỉ thứ năm là lục căn (sz/2ya/an42) (T.Tg 35e tr.449). 


Lục căn là: nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn, 
và ý căn; có nghĩa là nơi căn cứ hay là giếng để chảy vào 
những ái dục phiền não, hoặc ví như sáu căn nhà bỏ trống. 
Nhãn căn ví như con rắn. Thói thường loài rắn ưa chui vào 
chỗ kín đáo để ân thân, cũng như nhãn thường ưa tìm kiếm 
chỗ người giấu giếm che đậy mà dòm ngó. Nhĩ căn ví như 


17 





con sấu, thường trằm mình dưới bùn sâu, nhưng rất tỏ tai, 
khi nghe có mỗi xao động trên mặt nước thì phóng tới lập 
tức để chụp lấy. Như lỗ tai tuy ở nơi xa hoặc ở nơi thanh 
văng, nhưng khi có tiếng khua động dầu ở xa cũng phóng tới 
để tiếp xúc với tiếng ấy. Tỉ căn ví như con chim thường bay 
trên hư không, nhưng lỗ mũi luôn luôn chực hờ để tiếp lấy 
các mùi trần. Thiệt căn ví như con chó nhà, thường khi chó 
nhà dầu ăn no tới đâu, hễ gặp vật chi nhút là phân thì lại hửi 
liếm chút ít. Cũng như cái lưỡi dầu thường nêm món vị nào 
chăng hạng nhưng khi gặp món khác cũng muốn nếm ăn nữa. 
Thân căn ví như con chó sói thường ưa tìm các con thú chết 
hoặc tử thi, tới nằm trên mình các vật ấy mà lăn. Cũng như 
xác thân thường hay muốn đụng chạm tới những thân thể 
nhớp nhơ khác. Ý căn ví như con vượn thường không khi 
nào ngồi yên một chỗ, một oai nghi. Cũng như ý luôn luôn 
xao động phóng túng không ngừng. Tắt cả sáu con thú này 
đem cột lại một chùm thì mạnh con nào cứ hoạt động, theo 
thói quen của nó, tới chừng nào đuối sức mới chịu ở yên lại 
một chỗ; như hành giả bắt cột lục căn vào một pháp thiền 
định nào vậy. 


6. Chỉ thứ sáu là xúc (phassa) (T.tg. 35e tr.384). 


Xúc là sự tiếp xúc hay đụng chạm giữa lục căn và lục trần. 
Xúc có sáu là: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, 
và ý xúc. Nhãn xúc là khi mắt thấy sắc tốt hay xấu phát sanh 
ra thức (ba pháp là nhãn, sắc, thức gộp lại gọi là xúc) ví như 
hai cây củi dụm lại, ngọn lửa mới cháy lên hoặc như hai con 
dê đang cụng đầu nhau; nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý xúc cũng mường 
tượng như thế ấy chỉ khác căn và trần mà thôi. Lại nữa, Đức 
Phật có giảng VỀ sức nóng của sự tiếp xúc của lục căn và lục 


18 





trần rằng: “Người hành đạo cao thượng khi tiếp xúc với lục 
trần mà chủ ý tới tư cách hoặc chi tiết của trần Ấy, thà lấy 
miếng sắc : nướng đỏ thọc vào khóe mắt, hoặc lấy sắc nhọn 
đâm vào lỗ tai còn tốt hơn là chủ ý với tư cách hay là chi tiết 
tốt xâu của sắc, thinh ấy. Vì sao vậy? Nếu trong lúc ấy mà bị 
sự chết tới liền thì thế nào cũng phải sa vào cảnh khổ nhứt là 
địa ngục đời đời kiếp kiếp không sai. Hơn nữa, Đức Phật lại 
có giảng răng: “Yohi koci bhikhkave, bhikkhu channam 
phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca 
adimavanca  Hmissarananca yathabhulamn nappajanati 
avusitantena brahma cariyam araka so masma dhamma 
vinayäii” — Các thầy tỳ khưu này! Thật vậy, thầy tỳ khưu nào 
trong giáo pháp ta mà không biết rõ sự phát sanh lên, sự diệt 
tắt, sự vui thích, sự tội lỗi và sự giải thoát do nƠI SỰ tiếp xúc 
của lục căn, đúng theo chân lý, thì thầy tỳ khưu ấy không thể 
gọi là người hành theo đạo cao thượng và hắn còn cách xa 
giáo pháp của Như Lai vậy! (T.Tg. 35e trg.93) 


7. Chỉ thứ bảy là thọ (veđdana). 


Thọ là hưởng lấy sự vui, khổ và xả của cảnh trần mà mình 
tiếp xúc ấy ví như đức vua hưởng lấy ngôi báu. Thọ có nhiều 
thứ như có 3, 4, 5, 6, 18, 36, 89, 121. Chỗ nói có 3 là: thọ 
vui, khổ, xả; có 4 là thọ mừng, vui, buồn, khổ; 5 cũng như 4 
thêm xả vô nữa; 6 là nhãn thọ, nhỉ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý 
thọ; 18 là lấy lục căn nhơn cho 3 cái thọ vui, khổ, xả thành 
18; 36 là 18 cái thọ theo ngũ trần và 18 cái thọ xuất gia; còn 
thọ 89 — 121 thì tùy theo sự biến chuyển của các thứ tâm 
nhãn thọ là khi mắt thấy sắc vừa ý hoặc không vừa ý liền 
phát sanh lên thọ vui hoặc khổ v.v... cho tới ý thọ cũng 
mường tượng như thế ấy. 


19 





8. Chỉ thứ tám là ái (nha). 


Ái là lòng ái dục (sự khao khát tham muốn) như khi thọ 

khổ thì muốn tìm cho được sự an vui, lúc vui rồi lại càng 
muốn được cái vui khác nữa. Sự ham muốn ấy không bao 
giờ ngừng nghỉ, cứ tiếp tục sai khiến mình mãi mãi. Ái dục 
ây có 3 thứ là: 
— Kãmatanhã: ái dục trong cõi Dục giới, là sự ham muốn 
sanh về cõi người và sáu từng trời trong cảnh dục là cõi: Tứ 
Đại Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Tha Hóa Tự 
Tại Và Lạc Biến Hóa, hoặc là sự ham muốn của chúng sanh 
trong bốn đường ác là súc sanh, a-tu-la, ngạ quý và địa ngục 
cũng gọi là ham muốn 0h cảnh dục. 


— Bhavatanhã: ái dục muốn sanh cề cõi Sắc giới là các , 
tham thiền để ước mong được sanh về mười sấu CÕI sắc ây? 
hoặc là các vị trời trong các cõi sắc ấy cho rằng “Các cảnh 
ấy là Niết-bàn vì sống thật lâu mà không thây ai già đau 
chêt”. 


9, Cõi thứ nhứt tên Parisajjä tuổi thọ một phần ba kiếp trái đất, cõi Parohitã tuôi 
phân nửa kiếp trái đất, cõi Mahabrahma - Đại Phạm thiên, tuổi 1 kiếp trái đất 
(ba cõi này thuộc về sơ thiền). Cõi Paritã brahma tuổi 2 kiếp; cõi 
Appamanabha tuôi 4 kiếp, cõi Äbhassarä tuổi 8 kiếp (ba cõi này thuộc về nhị 
thiên). Cõi Paritta subhã tuổi 16 kiếp, cõi Appamänä subhã tuổi 32 kiếp, cõi 
Subhakinhã tuổi 64 kiếp (ba cõi này thuộc về tam thiền). Cõi Vehapphalä và 
cõi Asaññisatva - vô tưởng - hai cõi này tuổi thọ 500 kiếp trái đất và năm cõi 
Suddhãävãsa - thanh cảnh - đều thuộc về tứ thiền. Năm cõi thanh cảnh là chỗ ở 
của các bậc A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục ở chờ khi đắc A-la- 
hán nhập Niết-bàn luôn nơi ấy chớ không trở lại cảnh dục nữa nên gọi là hạng 
Bất lai. Năm cảnh ấy là Avihã tuổi 1.000 kiếp, Atappä tuổi 2.000 kiếp, 
Suddassã tuổi 4.000 kiếp, Suddassï tuổi 8.000 kiếp, Akanitthakã tuổi 16.000 
kiếp trái đất. 


20 





— Vibhavatanhã: ái dục muôn sanh về cõi Vô sắc giới là các 
người tham thiền khi đắc các cõi thiền hữu sắc rồi chán nản 
suy xét rằng: “Còn sắc tướng đây thì có ngày cũng còn phải 
già, đau chết, nếu ta đắc được các cõi thiền vô sắc 
(aripajhãna) thì còn có xác thân đâu mà già đau chết được? 
Rồi ham muốn hành cho đắc các cõi thiền vô sắc ấy!? (bốn 
cõi ấy là Không Vô Biên thiên, Thức Vô Biên thiên, Vô Sở 
Hữu thiên và Phi Phi Tưởng thiên) hoặc là người có đoạn 
kiến cho rằng khi chết rồi thì mất luôn không còn sanh lại 
đâu nữa. Ưa thích như thế cũng gọi là ái dục trong cảnh vô 
sắc. Ái dục có sáu khác nữa là sắc ái, thính ái, hương ái, vị 
ái, xúc ái và pháp ái. Như khi thấy sắc tốt đẹp vừa ý thích thì 
phát sanh lên lòng tham muốn ước ao cho được sắc ấy, nêu 
Đặp sắc xâu xa nghịch ý mình thì lại ước ao muốn không cho 
thấy gặp sắc ấy, còn thinh, hương, vị, xúc, pháp khi ái dục 
sanh lên cũng mường tượng như thế ấy. 


9, Chi thứ chín là thủ (u„nadana). 


Thủ là chấp lấy, nếu lấy cảnh giới mà mình hằng yêu 
chuộng tham muôn. Như người muôn được sắc nào, khi đã 
được rôi thì ôm ấp giữ gìn chấp. lây không cho ai chiếm đoạt 
hưởng sắc ấy nữa. Thủ ấ ^y có bốn điều chấp là: 


— Kãmñpädãna: chấp về tình dục là ngũ trần, khi hưởng được 
sắc, thinh, hương, vị, xúc nào vừa lòng đẹp ý thì cứ châp giữ 
cho được mãi cái ây. Nêu trái lại các vật ây mà không vừa ý 


!9. Cối thứ nhất tuổi thọ hai muôn đại kiếp trái đất, thứ nhì bốn muôn kiếp, thứ 
ba tuổi thọ sáu muôn kiếp, thứ tư tuổi tám muôn bốn ngàn (84.000) đại kiếp 
trái đất. Vì sống lâu quá nên chúng sanh cảnh â ấy ưa thích cho là Niết-bàn. 
Nhưng khi hết tuôi thọ rồi cũng phải rớt sanh xuông trong các cõi khác nữa, 
cũng vẫn xoay chuyền trong vòng sanh tử luân hồi. 


21 





muốn thì buồn bực giận hờn v.v... như người chấp vị trần là 
ta phải ăn món này vật nọ mới gọi là cao thượng là trong 
sạch, khi ăn vật khác thì không phải là người tu cao thượng 
đúng đẫn v.v.. . (đây là sự chấp nhứt của người ngoại đạo 
bên Ấn Ðộ)!!. Nếu một khi mình đã chấp vào ngũ t trân rồi thì 
tự mình cột trói vào vật Ấy, hoặc là bị mắc môi của Ma 
vương. Đức Phật có giảng răng: “Ngũ trần là miếng môi của 
Ma vương, người sa mê và chấp theo ngũ trần cũng như 
người bị mắc mỗi của Ma vương vậy, khi đã mắc mỗi rồi thì 
làm sao mà giải thoát được. 


— Difthupadana: chấp về kiến thức, là chấp theo sự thấy hoặc 
sự hiểu biết riêng của mình mà không đúng theo chân lý. 
Kiến thức có nhiều thứ như thường kiến (sassafadifhi) là 
chấp rằng chúng sanh trong kiếp hiện tại là người hay thú 
v.v... lúc chết rồi cũng trở sanh lại như thế ấy chớ không 
thay đổi; đoạn kiến (wcchedadifhi) là chấp rằng khi chúng 
sanh chết rồi thì tiêu mất luôn chớ không còn tái sanh ở đâu 
hết (Sarattha 2 tr.21). Vô nhân kiến (ahetukaditthi)!2, là chấp 
rằng: “Chúng sanh trong sạch hay nhơ bân, vui hay khổ, đều 
đo sự tự nhiên phát sanh lên chớ không do nguyên nhân nào 
cả (sans cause). Cũng như trải cây tự nhiên tròn hay dài, 
hoặc là cây có gai hay không gai, gai nhọn v.v... đều do sự 
tự nhiên nó sanh ra chớ không có nguyên nhân. Vô nghiệp 
kiến (akiriyadifhi)'3 là kiên thức chấp rằng: “Chúng sanh 
làm phước cũng không gọi là làm phước, làm tội cũng không 


!!. Họ chỉ biết chấp về sự ăn bên ngoài mà thôi, còn tỉnh thần bên trong nhơ 
bần xấu xa mà họ không hay biết, vì họ đã mỗi của Ma vương. 

!2, Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Makhalgosãla tuyên 
bố ra. 

!3. Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Pũrãnakassapa phát 
minh ra. 


22 





gọi là tội, chúng sanh khi luân chuyền trong vòng sanh tử 
luân hồi rồi, khi đúng thời kỳ thì tự nhiên trong sạch đắc đạo 
quả lây chớ không cân chi cả. Vô quả kiến (narthikadiffhi)'^ 
là kiến thức cho rằng: “Làm phước tới đâu hay là làm tội tới 
bực nảo cũng không trả quả. Con người chỉ sanh lên có một 
kiếp mà thôi. Lễ bái cúng dường, hoặc con hầu hạ cha mẹ 
không có quả báo chi cả; thiên đàng, địa ngục cũng không 
có. Kiếp quá khứ hoặc kiếp vị lai cũng không có, các bậc sa- 
môn, bả-la-môn hành đạo chân chánh và khô hạnh cũng vô 
quả báo. Kiến thức còn tới 62 thứ khác nữa rất rộng rãi sâu 
xa lắm, đây chỉ giải ít kiến thức quan trọng thôi (nếu độc giả 
muốn tìm hiểu nữa thì xin xem Tam tạng quyên 14 trg.3L). 
Tất cả những kiến thức trên đây đều thuộc về tà kiến cả 
(micchäã difhi). Nêu chấp một trong kiến thức nào cũng gọi 
là chấp theo kiến thức. 

— Silabbatipädäna: chấp theo kệ cúng tế. Người có kiến thức 
này chấp răng: “Do sự cúng tế, khẩn vái thần linh mới đem 
lại cho sự an vui và hạnh phúc cho mình. Nếu không làm 
như thế thì sẽ có sự tai hại rủi ro tới tàn sát chăng sai (không 
tin lý nhân quả); hoặc như các vị Đề vương bên Ấn Độ mỗi 
khi năm mộng thấy điềm chỉ chẳng lành thì thường hay cúng 
hay tế thân lửa, khi hành lễ phải giết ít lắm là 500 con trâu, 
500 con bò, 500 con dê, 500 con ngựa, 500 đứa con trai, 500 
đứa con gái, v.v... để cúng tế thần Lửa đặng khẩn cầu cho 
khỏi điều rủi ro tai “hại sẽ tới. Cũng như trong xứ ta có một 
sỐ đông mê tín, mỗi năm hằng giết trâu, bò, heo, v.v.. . để 
cúng tế thần linh cầu nguyện cho được yên ổn trong xứ sở, 
tránh khỏi tai trời ách nước. Hoặc giả khi trời hạn không mưa 


!4' Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo Ãjitakesa kambula phát 
minh ra. 


23 





lại cúng tế trời đất quý thần để cầu cho mưa thuận gió hòa 

v... Những sự cô chấp như thế gọi là chấp theo lệ cúng tế. 
— Affavätipädãäna: chấp cho rằng có ta. Là chấp rằng: “Trong 
ngũ uân này có ta, cho sắc uân là ta, là của ta, là thân ta, hoặc 
là cho cái ta ở trong sắc uẫn Ấy, cho thọ uẫn, tưởng uấn, hành 
uân, thức uân cũng như thế ấy. Thật ra, ngũ uẫn chăng phải 
là ta, vì nó do nguyên nhân mà phát sanh lên; khi nguyên 
nhân bị diệt tắt thì nó cũng tiêu tan. Cũng như ngọn đèn cháy 
được là do nhờ sáp và tim. Khi sáp và tim là nguyên nhân 
mà hết thì ngọn đèn cũng tắt theo. Vì thế mà Đức Phật cho 
ngũ uân là vô thường, hằng thay đổi biến chuyên luôn. Mà 
hễ vô thường thì nó có trạng thái khô não. Như thế vật gì vô 
thường, khổ não thì vật ây đâu phải là của ta, nó là vô ngã 
(vì ta không có quyên làm chủ sai khiến nó được) nó chỉ là 
một vật rỗng không, chăng ở dưới quyền lực của một pháp 
nào cả nên gọi là vô ngã. Chúng sanh vì bị vô minh bao bọc 
che án cả trí huệ nên lầm lạc chấp ngũ uần ấy là ta, là của ta. 


Tất cả 4 điều chấp trên đây gọi là thủ. 


10. Chi thứ mười là hữu (bhav4). 

Hữu là cảnh giới đề tái sanh lại. Khi có thủ là sự chấp một 
trong bốn chỗ thì tức nhiên phải có cảnh giới để tái sanh. 
Cũng như người trước khi tính muốn đi đến một chỗ nào thì 
cô tâm tư tưởng đến cảnh giới ấy trước, sau rồi mới đưa thân 
thể mình đi tới chỗ ấy, cảnh ấy sau. Hữu có hai là: hữu 
nghiệp (kamưnabhava) là sự hành vi tạo tác ra thiện, ác và 
hành điềm tĩnh để đưa tới cảnh giới thoát sanh; hữu sanh 
(uppaffibhava) là đã sanh lên rõ rệt trong cảnh giới mà mình 
đã tạo ấy (nói cho rõ là cái quả của hữu nghiệp). 


24 





Cảnh giới để thoát sanh ấy có nhiều chỗ là sanh vào cảnh 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hữu tưởng, vô tưởng, phi phi 
tưởng, cảnh có nhứt uấn, cảnh có tứ uân và cảnh có đủ ngũ 
uẩn vì có tạo những cảnh giới ấy nên mới đưa tới sự sanh. 


11. Chi thứ mười một là sanh (7). 


Sanh là một hiện tượng phát sanh lên rõ rệt vào một cảnh 
giới tùy theo cái hữu đã chỉ dẫn. Sự sanh lên có bốn chỗ là: 
thai sanh (alambu7a) là sanh vào thai bào như người ta, trâu, 
bò, ngựa, dê v.v...; noãn thai (z/øđ4a7a) là sanh vào trong 
trứng như gà, vịt, chim, cò v.V...; thấp sanh (sanseda7a) là 
sanh vào trong nước như con quăn, vảo trong đất như côn 
trùng, trong đóng rác, trong trái cây như trái sung v.v...; hóa 
sanh („apaäiika) là khi sanh lên có đủ cả bộ phận cơ thể liền 
trong một lúc lớn băng người mười sáu tuổi như Chư Thiên 
trong cảnh dục và cảnh sắc giới. 


12. Chi thứ mười hai là già chết (/arZmaranain). 


Già là sự cũ kỹ sự yếu đuối sự thay đổi sự tiều tụy sự khô 
héo của sắc uẫn như: mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, răng long, da 
nhăn, má cóp gọi là già. Chết là sự xa lìa của cái tâm với cái 
xác thân, sự tan rã của ngũ uân, sự từ bỏ xác thân này, sự cắt 
đứt sanh mạng của chúng sanh gọi là chết; luôn cả sự buồn 
rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn tuyệt vọng 
cũng phát sanh lên. Tất cả những sự khổ não đều phát lên 
cũng do nơi sự sanh ấy mà có. 


Đên đây đã tròn đủ sự giải rộng vê mười hai chi nhân quả. 


25 





Nếu khi muốn diệt tắt các sự khổ não thì cần phải diệt tận 
vô minh v.v... Có Phật ngôn rằng: 4vjãya fve” va 
asesaviraga nirodha sankhara nirodho: sự diệt tắt vô minh 
không còn dư sót do nơi thánh đạo rồi hành cũng do đó mà 
tắt theo. $akhära nirodhä viññãna nirodho: khi hành diệt 
thì thức cũng diệt. ƒ7ana nirodha nãmaripa nirodho: thức 
diệt thì danh sắc cũng diệt. Nữmaripa nirodhäã salãyatana 
nirodho: danh sắc diệt thì lục căn cũng diệt. Salãyafana 
nirodha phassa nirodho: lục căn diệt thì xúc cũng diệt. 
Phassa nirodha vedana nirodho: xúc diệt thì thọ cũng diệt. 
Vedana nirodhä tanha nirodho: thọ diệt thì ái cũng diệt. 
Tanha nirodha upadana nirodho: ái diệt thì thủ cũng diệt. 
Upadana nirodha bhava nirodho: thủ diệt thì hữu cũng diệt. 
Bhava nirodha jati nirodho: hữu diệt thì sanh cũng diệt. J2 
nrodhä  jãr  marandm soka  paridevadukkha 
domanassupayasa nirujjhanii: sanh mà diệt thì sự già chết, 
buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn tuyệt 
vọng cũng diệt theo wame  fassa  kevalassa 
dukkhakkhandassa nirodho hoii: sự diệt tận tất cả các điều 
khổ não như thế ấy. 


Đây là cách thực hành để diệt tắt bánh xe nhân quả: 

Hành giả nào muốn chặt đứt và phá tan bánh xe luân hồi 
này thì phải có đủ tính tân nghị lực thực hành theo pháp thiên 
định (samađ?) và minh sát tuệ (vipassan4). 
Giải rằng: hành giả nào hành thiền, khi đã đắc được từ sơ 
thiên tới tứ thiên, lúc xả định ra rôi thì bắt đâu suy xét răng: 
“Ta đây hăng bị những điêu khô não triên miên nhứt là già 
chêt, đây là do nơi đâu mà có?” Lúc ây trí tuệ tự trả lời răng: 


26 





“Do nơi sự sanh, ngoài sự sanh không có một pháp nào chen 
vào làm cho ta phải khô được. Rồi suy xét tiếp theo sự sanh 
do nơi đâu mà có v.v... tìm suy xét như thế ấy cho tới vô 
minh (mỗi chi phải quan sát cho thật vi tế như chỗ đã giải 
rộng). Rồi suy xét xuôi lại là từ vô minh sanh ra hành v.v... 
trở xuống cho tới già chết. Khi quán tưởng về sự diệt tắt thì 
cũng suy xét ngược lên và xuôi xuông vậy. Phải suy xét thật 
nhiều lần dầu lúc đi, đứng, nằm, ngồi cũng niệm tưởng, cho 
tới khi trí tuệ phát sanh lên, thấy rõ chân tướng của các pháp 
hữu vi đều do nguyên nhân mà phát sanh lên, khi nguyên 
nhân diệt tắt đi thì các pháp ấy cũng bị diệt tắt theo. Như 
trong Phật ngôn có câu: yưm kiñci samudaya dhammam 
sabbamtam nirodha dhammam: pháp nào mà do nguyên 
nhân phát sanh lên, pháp ấy đều phải bị tiêu diệt cả. Khi trí 
tuệ thấy rõ như thế ấy thì đắc được đạo quả Niết-bản, chừng 
ấy mới diệt các sự khổ não trong vòng sinh tử luân hồi và 
phá gãy bánh xe nhân quả liên quan được. 

Chỗ nói minh sát tuệ có 10 (viassana): T1) 
Sammassanañäna: huệ suy xét các pháp hữu vi (ngũ uẫn) 
đều là vô thường, khổ não, vô ngã đúng theo sự thật. 2) 
Udayappaya ñaãna: huệ suy xét sự sanh và diệt của các pháp 
hữu vI. 3) Bhangañana: huệ suy xét sự tan rã mau chóng của 
các pháp hữu vi như bọt nước. 4) Bhaya ñaãna: huệ suy xét 
thấy các pháp hữu vi đáng ghê sợ, như sợ thú đữ hay quân 
địch. 5) 4dinava ñãna: huệ suy xét cho thấy rõ những tội lỗi 
của các pháp hữu vi cũng như người thấy nhà mình ở bị cháy, 
sợ chạy ra khỏi nhà lửa ấy. 6) Nippadãä ñãna: huệ chán nản 
các pháp hữu vi, vì thấy đầy những tội lỗi. 7) 
Muficitukamyara ñãna: huệ muốn thoát khỏi các pháp hữu vi 
ấy cũng như người bị còng trói hay là như cá mắc lưới muốn 


27 





thoát thân vậy. 8) Pafisankha ñana: huệ suy xét tìm phương 
thế đặng giải thoát. 9) Sankharupekkha ñana: huệ xả là 
không còn chấp các pháp hữu vi ây nữa cũng như người đã 
bỏ hắn vợ không còn mến tiếc nữa. Nếu người vợ ấy có tư 
tình với người con trai nào mình biết được cũng thản nhiên. 
10) Anuloma ñaãna: huệ thấy rõ, xuôi theo thánh đạo. Khi huệ 
này phát sanh lên thì có 3 hay có 4 tốc lực tâm javana phát 
sanh lên để dứt bỏ phiền não. Bốn tốc lực tâm lả: a) 
Parikamma javana: tốc lực tâm niệm lại (nhớ thoáng qua đề 
mục minh sát mà mình đương niệm); b) Upacara javana: tốc 
lực tâm ép gần vào đề mục; c) Aloma javana: tốc lực tâm 
đưa xuôi theo thánh đạo; d) Go/rabhi javana: tốc lực tâm 
vào ranh giới thánh vức (là dứt bỏ cảnh của tâm phàm để 
bước qua cõi thánh) người nào có đủ 4 tốc lực tâm là thuộc 
về giác ngộ chậm (dandabhinna); nếu người giác ngộ lẹ 
(khippa bhiñna) thì chỉ có 3 tốc lực, trừ ra parikamma 
javana: tộc lực tâm niệm lại đề mục. Rồi tới tốc lực tâm của 
thánh đạo (magga javana) phát sanh lên một lần nếu lấy 
Niết-bàn làm cảnh giới cho tâm, rồi diệt tắt, kế tốc lực tâm 
của thánh quả bhala javana phát sanh lên liên tiếp 2 hay 3 
nắc tâm (khana của) tùy theo người giác ngộ mau hay chậm 
rồi tâm hành giả lại rớt xuống chỗ trú ngụ (bhavanga cữta). 
Chỗ này gọi là mực thường của đời sống con người. 

Bồn tốc lực tâm này ví cũng như người xem thiên văn ban 
đêm muốn ra xem trăng đề coi thời tiết. Trăng khi ấy bị ba 
lớp mây che án làm cho không thấy TỐ vâng trăng. Lúc ấy có 
ba luông gió thối tới đưa ba lớp mây ấy đi chỉ còn mặt trăng 
tỏ rạng. Sự ví dụ này ám chỉ người xem thiên văn như hành 
giả đang hành đạo, ba lớp mây là phiền não thô thiển, trung 
bình và vi tế, ba luồng gió như ba tốc lực tâm phát sanh lên 


28 





để diệt ba thứ phiền não ấy. Người xem thiên văn ngó thấy 
trăng rõ ràng là: thánh đạo, mắt mê thích nhìn vâng trăng là 
thánh quả, vâng trăng tỏ là Niêt-bàn. 


Yếu luận 

Tất cả Chư Thiên và nhân loại đều ở trong vòng nhân quả 
liên quan: bánh xe luân hồi ấy cứ xoay đi mãi mãi, mau 
chóng vô cùng. Chỉ vì chúng sanh bị màng vô minh che án 
nên không, tây rõ được sự thật của các pháp hữu vi. Theo 
trong quyên Abhidhamma vibhassa sastra có chép rằng: 
Trong 24 giờ (1 ngày 1 đêm) tinh thân (tâm) con người sanh 
diệt luôn luôn không ngừng nghỉ tới 6.400.099.980 mắc tâm 
(khana) (lần diệt tắt của tâm). Còn trong Thanh tịnh đạo 
(Visuddhi massa) giải rằng: Sự sống của con TgƯỜI I rất ngắn 
ngủi vì môi lần diệt tắt luồng tư tưởng của tâm là mỗi lần sự 
sông cũng bị diệt tắt theo, nhưng do sự liên tiếp nhanh chóng 
của tư tưởng mà con người lầm lạc, cho rằng mình còn sống 
mãi. 
Theo khoa học thì chỉ có tìm hiểu sự biến cố (nhân) kế cận 
của sự thăng trầm liên quan tới; cũng như thực vật học cho 
ta biết rằng loại thảo mộc được mau lớn và tốt đẹp là do nhờ 
có bón phân tốt, phân tốt thì do nơi các vật liệu thứ này thứ 
kia v.v... Còn vật lý học cho ta biết rằng: Các động cơ 
chuyển động được là do nhờ năng lực của hơi, hơi thì do 
nước và lửa. Cũng như thế ấy, Phật giáo dạy ta tìm hiểu cái 
nguyên nhân kế cận trong mỗi sự hành vi của con người theo 
luật nhân quả liên quan. Nếu không tìm hiểu và tin theo lý 
nhân quả, cứ nghe đâu tin đó thì không bao g1ờ trở nên người 
sáng suốt được. 


29 





Như người thuở xưa cho rằng gió lớn là do nơi các vị trời 
kéo nhau đi đám cưới. Nếu tin như thế thì khoa học đâu có 
cần tìm kiếm nguyên nhân cho ta biết rằng: gió lớn ấy là do 
nơi áp lực khác nhau của luồng KH» HE khí. 

Hơn nữa, khoa học cũng không cần tìm hiểu nguyên nhân 
đầu tiên và quả cuối cùng, vì không đem lại sự tiến hóa và 
lợi ích cho họ. Họ chỉ tìm hiểu nguyên nhân có liên quan kế 
cận mà thôi như tìm hiểu máy móc chuyền động được là do 
nhờ hơi, hơi thì do nơi nước và lửa, chớ họ không bao giờ 
tìm hiểu nước và lửa do nơi đâu mà có? Họ cũng không tìm 
hiểu cái quả cuối cùng, như tìm hiểu khi có máy phát điện 
đủ lợi ích chi, hoặc là tìm hiểu người ta ăn cơm no đề chỉ? 
Họ không bao giờ tìm hiểu như thế ấy. 

Như vậy, người ta cũng không cần chỉ tìm hiểu nguyên 
nhân đầu tiên hay là quả cuối cùng của pháp nhân quả liên 
quan. Khi người nào đã tiễn hóa đến mực cao thượng rồi thì 
tự nhiên cũng hiểu biết được. 


Soạn xong tại Cần Ché mùa Thu năm Ất vị PL.2499 — 
DL 1955 


Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn. 


30 





Mahäkassapa Bojjhanga Sutta Pätho (Bảy nhân sanh 

quả bồ đề) 

Kinh này, Đức Phật giảng trong lúc Đại đức Ca-Diễp mang 
bịnh nặng tại động Pipphali guhã nơi Vương Xá Thành 
(Rajagaha) trung Ấn Độ (T.Tg.26e 367). 

Evam me sutam ekam samayam bhagava räJagahe viharatI, 
veluvane kalandakanivape tena kho panasamayena, ãyasmã 
mahãkassapo pIpphali guhaãyam viharati abãdhiko dukkhito 
balhagilano. Athakho bhagavä sãyañha samayam patisalläna 
vuf{thito yenayasmã mahãkassapo tenupasankamiupasan kamItvä, 
paññatte ãsane nislI. Nisala kho bhagavä ãyasmantam 
mahäkassapam etadavoca, kaccI te kassapa khamanTyam, kacci 
yãpanTyam, kacci dukkhã vedana patikkamanti, no abhikkamanti, 
patkkamosanam paññãyati, no abhikkamoti. “Na me bhante 
khamaniyam, na yãpanyam balhã me dukkhä vedanä 
abhikkamantI, no patikkamanti abhikkamosãnam paññãyatI, no 
patItkkamoti”. 

Satime kassapa bojjihalg3, mayãä sammadakkhatã, bhãvitã 
bahulikatã; abhiññãya sambodhãäya nibbãnäya samvattantI. 
Katame sata? lI) Satsambojjhadgo kho kassapa mayä 
sammadakkhãto bhãvio bahulikato, abhiãñaya sambodhäya 
nibbanäya samvattati. 2) Dhamma vicaya sambojjhango ...-/đ-... 
3) Viriya samboJjhago ...-/d-... 4) PTti samboJjhalgo_....-/d- 
... 3) Passaddhi sambojjhango ...-7đ-.. 6) Samadhi sambo]Jjihañgo 
...-Id-... 7) Upekkhã samboJJhahgo ....-¡đ-... 

Ime kho kassapa satta boJjhangã mayã sammadakkhatã bhãvitã 
bahulikatä, abhinnãäya sambodhäya nibbãnãya samvattanfTt. 
Tagpgha bhagavä boJjhangã, taggha sugata bojjhangäti. 
Idamavoca bhagavã attamano ãyasma mahãkassapo bhagavato 
bhastam abhinandi. Vutthahi cãyasma mahakassapo tamhã 
abadhã, tathapahino cãyasmãato mahãkassapassa so abadho 
ahosĩi. 


31 





Etena saccayaJJjena hotu te Jayamangalam, etena saccavajjena 
sotthi te hotu sabbadã. 


Bảy nhân sanh quá bồ đề (Thất bồ đề phần) 
Ta là Änanda có nghe như vầy, một lúc nọ Đức Thế Tôn ngự tại 
Trúc Lâm tịnh xá, là nơi mà người bảo dưỡng những con sóc, gần 
thành Vương Xá (r4/agaha). 
Trong lúc ây, Đại đức Ca- -Diếp ở nơi động Pap-phá-lí đang mang 
bệnh nặng, rất khổ sở vì chứng bịnh trầm kha. Khi ấy gần lúc 
chiều, Đức Thế Tôn vừa mới xả định (là mới ra khỏi sự tịnh dưỡng 
tinh thần trong buổi trưa) liền đi đến chỗ ĐĐ. Ca-Diếp cư ngụ. 
Khi tới nơi, Ngài ngự trên chỗ đã trải sẵn. Khi ngự xong, Đức Thế 
Tôn bèn hỏi ĐĐ. Ca-Diếp rằng: ° Này Ca- Diếp, thế nào căn bệnh 
ngươi có chịu được không? Có thể nhẫn nại được không? Sự đau 
khổ có thuyên giảm hay là tăng thêm không? Hoặc là sự thuyên 
giảm được rõ rệt, không có sự tăng thêm?” 
— Bạch Đức Thế Tôn, tôi không thể nào chịu được, tôi không thê 
nhẫn nại được vì sự đau khổ càng tăng lên, không có sự thuyên 
giảm, sự tăng trưởng càng rõ rệt, không được thuyên giảm chút 
nào. 
— Này Ca- Diếp, đây là bảy nhân sanh quả bồ đề mà Như Lai đã 
giảng giải rồi, đã niệm tưởng rồi, đã thực hành nhiều rồi, để đem 
lại sự sáng. suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết-bàn. Bảy pháp Bồ 
đề ấy là thế nào? 
Này Ca-Diếp, một là bồ đề niệm, mà Như Lai đã giảng giải rồi, 
đã niệm tưởng và đã thực hành nhiều rồi, để đem lại sự sáng suốt, 
sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết-bàn. Hai là bồ đề huệ ...-v.v...- Ba 
là bồ đề tấn ...-v.v...- Bốn là bề đề hi ...-v.v...- Năm là bồ đề 
tịnh... -v.v...- Sáu là bồ đề định ...-v.v...- Bảy là bồ đề xả ...- 
VIW¿ 
Này cài -Diếp, đây là bảy nhân sanh quả bồ đề, mà Như Lai đã 
giảng giải rôi, đã niệm tưởng và đã thực hành nhiều rồi, để đem 
lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết-bàn. 


32 





Đức Thế Tôn đã giảng giải bảy nhân sanh quả bồ đề như thế ấy. 
Khi đức Thế Tôn giảng xong, ĐĐ. Ca-Diếp rất hoan hỷ và vui 
thích lời Ngài đã giảng giải. Liền khi ấy, căn bệnh của ĐĐ. Ca- 
Diếp cũng được thuyên giảm, rồi diệt luôn sự đau khổ và được 
khỏe mạnh lại như thường. 

Do lời chân thật này, xin cho sự hạnh phúc và sự an vui thường 
đến cho người. 


— Dứt tác phẩm Nhân quả liên quan — 


